VĂN PHÁT 
NGUYEN 
SAM HOI 


Lời Khai Thị của 
Đại Lão Hòa Thượng 
Thượng Tịnh Hạ Không 


1 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


2 
Văn Phát Nguyện Sám Hóüi - Pháp Sư Tịnh Không 


VÀN PHÁT NGUYÉN SÁM HÓI 
Lời khai Thị của Pháp Sư TINH KHÔNG 
Tại sao phải hành sám hối 


Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ 
đến vang sanh Tịnh Độ сап phải 
sám hối trước, phát Bồ ре tâm, 
nhất hướng chuyên niệm A Mi Đà 
Phật. Chỉ có sám hối nghiệp 
chướng của mình thê không tái tạo, 
mới được vãng sanh. Tại sao 
không thoát ra khỏi tam giới? Vì từ 
vô số kiếp đến nay, không nhận 
thức được tội chướng vô lượng, vô 
biên của mình. Những điêu tội 
chướng пау đến từ đầu? Nguyên 
nhân từ đời trước hoặc từ lâu đời 
đến nay cùng chúng sanh có sự 
ràng buộc và tranh chấp với nhau, 
có khi giữa hai người có sự quan 
tâm chăm sóc giúp đỡ lân nhau mà 


3 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


tao ra thiện duyên. Có khi giữa ta 
và đối phương có sự tranh chấp, 
tước đoạt, xâm phạm, tổn thương 
lãng nhục vv... mà tạo ra ác duyên. 

Nhân duyên nghiệp lực của 
chúng ta với người xung quanh 
ràng buộc càng thâm sâu, bất luận 
đó là thiện duyên hoặc bất thiện 
duyên, chúng ta với người đó sẽ dê 
lâm vào thế luân hồi và kiếp sau 
gặp lại. Lúc bấy giờ nếu nghiệp 
duyên do tình cảm sinh ra, sẽ dùng 
hình thức tình cảm giải quyết, 
nghiệp duyên do vật chất hoặc sinh 
mạng gây ra, lần này sẽ dùng hình 
thức tương đồng đáp trả. 

Tôi nhận thức được, thực chất 
căn bản của lục đạo luân hồi đó là 
giữa chúng sanh với nhau, oan oan 
tương báo, trả nợ lân nhau, vô tận 
vô biên, không bao giời chấm dứt. 
Trong thời gian đó nếu không chấp 


4 
Văn Phát Nguyện Sám Ндї - Pháp Sư Tịnh Không 


nhàn tho báo, së tạo thêm nghiệp 
mới, khiến cho việc thọ báo sau 
này lại trông thêm nhân mới, tìm 
{гат phương ngàn kế, lấy của 
người làm của ta, kết quả là nếu số 
mạng có thì sẽ có, số mạng không 
có, trộm cũng không trộm được. 
Nếu số mạng của chúng ta có bằng 
cách dùng hình thức ăn trộm để 
đoạt được, sẽ tạo ra tội nghiệp 
thâm sâu. 

Bất cứ việc gì, bất cứ người 
nào, trong gia đình, ngoài gia đình, 
bê trên, cấp dưới, phàm là khiến 
cho ta tổn hại, đều phải gánh chịu 
thọ báo. Gia quyến lục thân, đều 
do tứ nhân tương tụ (tứ nhân là trả 
nợ, đòi nợ, trả ơn và báo oán), bất 
luận chúng ta thọ báo bao nhiêu 
oan ức, không những không được 
hận, ngược lại phải sám hối cho 
nghiệp chướng của chính ta, tội 


5 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


nghiệp của đời trước nay phải trả, 
nếu đem lòng sân hận, làm sao 
không tạo thêm nghiệp mới? Tất 
са mọi nơi đêu có oan gia trái chủ 
đến gây nạn (làm khó dê) chúng ta 
phải phản tỉnh lại, tại sao họ không 
tìm người khác để gây phiền phức, 
đều do trong đời qúa khứ, chúng ta 
có làm điêu gi sai lỗi với họ, ta phải 
tu nhân nhục, làm nghịch tăng 
thượng duyên. 

Tôi còn nhận thức được, tu học 
Phật pháp, y theo Tam Bảo lực gia 
trì và tâm lực sám hối, có thể khiến 
tội nghiệp chuyển nhẹ, hoặc tiêu 
diệt. Nếu bị phỉ báng hoặc làm ô 
nhục, chúng ta vui vẻ chấp nhận 
thi đêu được diệt tội, gặp Thiện tri 
thức tu đạo, tu thiện, khiến người 
này có thể chuyển tội nặng của 
hậu thế thành tội nhẹ của hiện thế. 
Niệm Phật là sám hối. Khi niệm 

Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không " 


Phật tinh tấn thường thấy bệnh 
nghiệp hiện tiên, đó là một hiện 
tượng chuyển nghiệp. Бет tội 
nặng của quá khứ, biến thành tội 
báo nhẹ như hiện tại, vì nguyện lực 
lớn hơn nghiệp lực. Tôi nhận thức 
rằng, nếu chân thành sám hối, 
phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, 
nhất tâm chuyên niệm Phật hiệu A 
Mi Đà, ta có thể nhờ nguyện lực 
của A Mi Đà và nguyện lực phát 
nguyện vãng sanh của ta, cho dù 
kiếp trước có phạm trọng tội, chỉ 
cân phát tâm niệm Phật vãng sanh, 
niệm niệm bất đoạn, kiếp này 
không tạo thêm ас nghiệp. 
Nguyện lực hiện hành sẽ chống lại 
nghiệp lực của quá khứ, trong lúc 
lâm chung, nguyện lực niệm Phật 
cầu sanh chiêu cảm được nguyện 
lực tiếp dẫn của Phật A Mi Đà, 
trong giây lát sẽ siêu thoát tam 


7 
Văn Phát Nguyện Sám Ндї - Pháp Su Tịnh Không 


giới, thoát ly tất cả *nghiệp duyên”, 
vãng sanh Tây Phương thế giới Cực 
Lạc, vĩnh viễn xa lìa cái khổ của 
luận hôi. 

Nhung vi lúc truóc tôi không có 
cái trí tuê này, cüng không nhin 
nhân ráng minh có nhiêu nghiêp 
chướng như thế, càng không nhân 
thức đó là chính mình tạo nên, 
không biết được những điêu bất 
thuận lợi, đều do quả báo tội 
nghiệp của quá khứ, không biết 
được sở dĩ mình đến thế giới này là 
để tiếp nhận quả báo nên cứ hờn 
trách người khác xâm hại mình. 

Thật ra đều do tạo tác của 
mình, không một việc gì liên can 
đến người khác. Vì tạo tác ra thiện 
ác nghiệp mới nảy sinh ra "số 
mệnh”, “sô mệnh” ở đây chính là 
tổng kết của sự thọ báo. Nhưng 
"số mệnh” ở đây có thể thay đổi 


8 
Văn Phát Nguyện Sám Ндї - Pháp Sư Tịnh Không 


bởi su tu hành và sám hối, "số 
mệnh” không tốt có thể tu hành 
thành tốt mà còn có thể tu thành 
Phật. Người tạo ác nghiệp mà số 
mệnh lại không tốt sẽ rất thê 
thảm. 

Luật Nhân Quả còn gọi là pháp 
nhân duyên, cần gặp duyên mới có 
kết quả, chỉ cán không tái tạo 
duyên, ác nhân của kiếp trước sẽ 
không thể có kết quả, cho nên 
đoạn ác tu thiện mới chính là sám 
hối. 

Lúc sắp lâm chung, nghiệp 
chướng hiện tiên, là do oan gia trái 
chủ tìm đến đòi nợ bức ép đưa vào 
tam ác đạo. Lúc đấy nhất định 
phải niệm Phật câu siêu, hồi hướng 
cho họ, sám hối tội nghiệp của 
mình. Vào lúc này những người 
thân cận nhất hoặc gia quyến cũng 
đến đòi nợ, phá hoại sự thanh tịnh 


9 
Văn Phát Nguyện Sám Ндї - Pháp Sư Tịnh Không 


niệm Phật của người lâm chung, vì 
vậy trước tiên phải hôi hướng cho 
họ, sám hối nghiệp chướng của 
chính mình, giúp cho con đường 
vãng sanh được thuận buóm xuôi 
gió. Nếu là người thân gia quyến 
đến báo ơn tự nhiên sẽ giúp thành 
tựu. 

Những nghiệp chướng của tôi 
thật sâu nặng, trong lòng cảm thấy 
rất áy náy bất an, tôi muốn nhận 
tội, thê không tái tạo, nếu không 
nghiệp lực thọ báo sẽ tiếp аіёп 
không ngừng nghĩ. Kiếp trước, 
kiếp này và kiếp sau liên tục 
nghiệp cũ chưa trả dứt, lại không 
chấp nhận thọ báo, tạo thêm 
nghiệp mới, chồng chất liên tục. 

Bắt đầu từ hôm nay, tôi không 
oán giận ai và tôi sẽ không còn kẻ 
thù nữa. Nghĩ đến những chúng 
sanh đã từng bị tôi tổn hại, chúng 


10 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


phài gánh chiu su dau khó và áp 
lực vô lượng kiếp, chính tôi đã tạo 
ra những “оап hận” không lường 
cho họ, cái "oán hận” đó như cái 
gông cùm xiêng xích vào sự đau 
khổ của họ không tháo gỡ được. 

Như lửa hận trong lòng, giam 
họ vào trong ngục lửa, khiến họ tự 
dày vò từng giây từng khắc, sự đau 
khổ của họ lớn như thế, cho thấy 
sự đòi nợ của họ là đương nhiên, 
tôi thông cảm họ một cách sâu sắc. 

Tâm tôi tự sám hối, tất cả họ 
phải chịu đựng những khổ nạn to 
lớn. Tôi hoàn toàn phải vì họ làm 
việc sám hối, nhận thức га tội 
nghiệp của mình, tìm cách bù đắp 
lại, độ thoát cho họ mãi cho đến 
khi thành Phật. Với tấm lòng chí 
thành, tôi hướng về họ thành tâm 
tạ lôi. Tôi có lôi quá nhiêu абі với 
họ. 


11 
Văn Phát Nguyện Sám Ндї - Pháp Sư Tịnh Không 


Nghĩ đến đây, lòng tôi hó then 
đau xót vô cùng, tôi muốn khóc vì 
nước mắt không kêm chế được, 
vậy hãy dùng nước mắt để rửa 
sạch trái tim ô uë của tôi, dùng 
giọt nước nhân từ tâm và đại bi 
tâm rưới lên đầu họ, tôi tin tưởng 
rằng loại nước này sẽ hóa thành 
cam lô. 

Tôi muốn hướng vë pháp giới 
để phát ra lời thệ nguyện: Tôi 
muốn đem tất cả công đức tu hành 
hồi hướng cho họ, cùng hồi hướng 
pháp giới hữu tình, đồng thành 
Phật Đạo. Từ nay vë sau thê không 
tái tạo ác nghiệp. Nay tôi phát 
nguyện cho họ lìa khổ được vui. 

Tôi muốn giới thiệu đến họ 
pháp môn đương sanh niệm Phật 
thành Phật, để họ sớm có ngày 
thành Phật. Nếu khi tôi được 
thành tựu, trước tiên tôi sẽ độ 


12 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


thoát cho họ đến được Tây Phương 
Cực Lạc thế giới, cùng gặp Phật A 
Mi Đà, và tôi cũng muốn độ tận 
pháp giới hữu tình sớm đến bờ 
giác, vĩnh viễn thoát khỏi cái khổ 
luận hồi. 

Tại đây, tôi cũng muốn hướng 
vê những chúng sanh bị hại, nói 
một chút vê đạo lý Phật pháp, 
tranh thủ sớm ngày tháo được 
gông cùm, nhảy ra khỏi địa ngục 
tâm hỏa. 

Các bạn thân mến của tôi; 
hành vi phục thù, xác thực là do tôi 
gây nên, nhưng hành vi phục thù 
không thể xóa bỏ cái khổ thâm sâu 
trong tâm hỏa, chỉ có hóa giảì "oán 
hận” mới đạt giải quyết được. Hiện 
tại trong chúng ta có một trái tim 
"vong tâm”, không có một chủ thể 
bất biến, nó sinh ra rôi lại tiêu diệt, 
từ tiêu diệt rồi lại tái sinh, sinh sinh 

13 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


diệt diệt như “mông”, như "huyën”, 
như "bot bóng”, như “suong” cũng 
như "điện”!l. Lúc chúng ta tìm 
không ra trái tim thật chất, cho 
nên chúng ta cảm thấy bị lăng 
nhục, bị tổn thương, bị sát hại rồi 
nãy sinh ra oán hận, thì phải bám 
dựa vào đâu? Nếu như trái tim 
thật chất không tìm thấy thì sự 
"oán hận” trong “tâm” đó chỉ là 
hoa trong không, trăng trong nước 
hư ảo không thật? Cho nên tất cả 
oán hận toàn do trái tim hư ảo, trái 
tim "chấp trước” tạo ra. Nếu 
không nhìn thấu đó là trái tim hư 
ао chấp trước, trái tim đó sẽ làm 
cho chúng ta chìm đắm trong luân 
hồi sinh tử, ái dục khổ hải. 

Thưa các bạn, chúng ta hãy 
phát lòng sám hối, vì sám hối là 
cam lồ, sám hối có thể rửa sạch ô 
иё айа khứ của tâm linh để trong 


14 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


qúa trinh dó së dat duoc tinh hóa 
và tái sanh không ngừng nghĩ. 
Một người không sám hối, linh tánh 
sẽ không thể tiến triển và tiến hóa, 
vì không sám hối nên linh tánh tiếp 
tục bị ô nhiễm, trái tim tiếp tục 
vọng tưởng chấp trước. Không 
sám hối thi không nhin nhận và 
tiêu trừ sai lâm quá khứ, vọng 
tưởng sai lâm mới sẽ tiếp tục tạo 
ra. Khi một người không tái phạm 
lỗi lâm lần thứ hai, chúng ta đã 
sam hối quá khu. 

Chúng ta không những phải 
sám hôi tội nghiệp đã biết, càng 
phải sám hối cho những tội nghiệp 
không biết, luôn luôn sám hối. Cổ 
Đức nói: “Tôi từ tâm khởi dùng tâm 
sám, nếu tâm diệt thời, tội cũng 
không. Tâm vong tội diệt cả hai 
đêu không, đó chính là tên thật 
sám hối“. Một người biết sám hôi 


15 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


là người được phước, lại càng được 
cứu. “Sám hối chính là ánh hào 
quang của tâm linh, là vốn liếng 
lương thực trên con đường vãng 
sanh Tây Phương”. Vì vậy khi có 
tâm sám hối, thê không tái tạo, tức 
là đã sám hối, khi đã có căn bản 
này, phát nguyện cầu sanh Tịnh 
Độ, nhất hướng chuyên niệm A Mi 
Đà Phật, nhất định sẽ thành Phật. 

Phàm phu chúng ta có thể làm 
được, nếu phàm phu không làm 
được, Phật đã không tuyên dương 
Pháp môn пау. Vì vậy, tôi đối với 
pháp môn niệm Phật, không hoài 
nghi, không xen tạp, tranh thủ 
không gián đoạn, khi đã thành tựu, 
Һау nhanh chóng tiếp cứu vô lượng 
vô biên chúng sanh, trong đó có 
cha mẹ vô lượng kiếp của chúng 
ќа. Nghĩ đến họ đang quán quai 
trong dầu sôi lửa bỏng, tim của ta 


16 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


thật su tan nát, đặc biệt tưởng 
niệm đến tất cả họ còn đang chìm 
đắm trong khổ hải, vươn hai tay 
lên, hít thở một hơi, mới phát ra 
được tín hiệu câu cứu. Còn rất 
nhiều vô lượng vô biên chúng sanh 
tất cả đều đang kêu cứu, nếu tôi 
không tinh tấn để mau thành tựu 
đi cứu họ, thì tôi là người ác, là 
một người có tội lớn, họ đang 
mong đợi và kỳ vọng tôi, cho dù 
lửa ngập tam thiên cũng phải vượt 
qua, cũng phải đem pháp môn 
niệm Phật thành Phật này, giới 
thiệu cho họ để họ được chóng 
thành Phật. 

Tôi thật căm giận chính mình, 
một niệm vô minh, bản tính lạc 
hướng, vọng tâm tạo nghiệp cho 
chúng sanh và cho chính mình đau 
khổ vô lượng kiếp. Hoàn toàn 
không hiểu hại người tức là hại ta, 


17 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


tổn người túc tổn mình. Cũng 
quên di tất cả vì mọi người tức là vì 
chính mình. Chỉ có làm lợi cho 
người khác, mà không làm lợi cho 
chính mình mới chính là Phật, và ai 
làm được sẽ là Phật, không phải chỉ 
trên hình thức, là thật tâm hiển 
hiện. 

Tôi muốn dùng trái tim chân 
thật, tâm bình đẳng, tâm từ bi, đối 
xử với mọi người, đây mới là thật 
sự sám hôi. Tôi cùng chúng sanh 
đồng một bản tánh, sao lại vì một 
niệm vô minh mà tổn hại chúng 
sanh? Thật sự mê hoặc điên đảo, 
tại sao phải vác viên gạch tự đập 
lên chân mình? Giống như cổ nhân 
đã nói: "Bón thị đồng căn sanh, 
tương chiên sao диа дар?” Đau 
thay, đau thay! Y nói cùng sinh 
trong một rê, tại sao phải tương 
tàn lần nhau gấp rút như vậy?. 


18 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


Pháp Ngữ của 
TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ 


Chúng ta đời đời kiếp kiếp học 
Phật tu hành không được thành 
tựu, không có biện pháp thoát khỏi 
luận hồi, là vì có oan gia trái chủ 
đến gây phiên phức, làm ma 
chướng. Người không học Phật, 
không biết hóa giải oán thù, vì vậy 
oan oan tương báo khổ không 
kham nổi. Người học Phật, đối với 
tất cả chúng sanh bất luận họ đến 
đòi nợ hoặc trả nợ đều khuyên họ 
niệm Phật, như vậy có thể chuyển 
tất cả thiện, ác, oán thành pháp 
duyên. Nhân tình thế gian cũng có 
thể chuyển thành pháp quyến 
thuộc tu hành mới được thành tựu. 
Mọi người đều có nghiệp chướng, 
nếu không có nghiệp chướng sẽ 


19 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


không phải sanh đến thế gian này. 
Làm sao để tiêu trừ nghiệp 
chướng? Có Đức khai thị rằng 
phương pháp tốt nhất là niệm Phật 
A Mi Đà. 


Để giúp các vị cư sĩ trong quá 
trình tu hành không bị chướng 
ngại, như lý như Pháp, tiêu trừ 
nghiệp lực, cùng hội một thuyên, 
thuận qua bờ giác, dưới đây, tôi xin 
giới thiệu phương pháp tiêu trừ 
nghiệp lực của Trịnh Hạ Tường Sư 
Phụ như sau: 


LỜI DẠY CÁCH GIẢI TRỪ OÁN THÙ 
CỦA OAN GIA TRÁI CHỦ 


Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không 


1/ Đâu tiên khuyên dạy cách 
giải trừ oán thù: 
20 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


Tôi tên (xxx), những oan gia 
trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp 
lực, của một bộ phận nào trên thân 
thể). Xin quý vị hãy nghe rë, từ vô 
thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê 
hoặc trong thế giới Ta Bà, trong 
nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý 
đã làm tổn hại đến quý vị, khiến 
cho quý vị phải thọ vô lượng tội 
nghiệp trong lục đạo luân hồi, 
hứng chịu biết bao đau khổ, tăng 
thêm biết bao phiên não, tôi 
thường cảm thấy tội chướng sâu 
nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều 
do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời 
này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ 
của Phật tôi được kết pháp duyên 
với Phật, tôi không quên quý мі, 
thành khẩn hy vọng quý vị cùng 
nhau học Phật, niệm Phật tu hành, 
tranh thủ sớm ngày tu hành chánh 
quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha 


21 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Su Tịnh Không 


thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu 
quý vị nhất định muốn báo thủ tôi, 
tôi cũng không có cách nào lẫn 
tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra, 
nên cũng phải chấp nhận quả báo, 
nhưng nếu như vậy đối với quý vị 
cũng không có ích lợi gì, chỉ khiến 
quý vị cảm thấy khoái lạc nhất 
thời. Nhưng đến cùng quý vị không 
giải quyết được vấn dë căn bản vì 
quý vị không những không tránh 
được sanh tử, cùng thoát ra khỏi 
lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy 
cách này vừa tổn người lại không 
ich lợi cho chính mình, đối với hai 
bên chúng ta đêu không tốt lành, 
vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý 
vị cùng tôi học Phật, niệm Phật 
hiệu A Mi Đà. Xin ghi nhớ chỉ cần 
quý vị thâu lại thân tâm niệm 
Thánh hiệu A Mi Đà, một niệm 
tương ứng hoành siêu tam giới, 


22 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


siêu thoát tam giới tức được đắc 
đạo, chỉ сап tinh tấn tu hành sẽ 
được thành Phật. Chỉ cần thâu lại 
thân tâm niệm Thánh hiệu A Mi Đà, 
một niệm tương ứng phước thọ 
tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, 
chỉ сап thâu lại thân tâm niệm 
Thánh hiệu A Mi Đà, một niệm 
tương ứng, tu gì được пау. Nhưng 
chúng tôi hy vọng quy vị đừng tu 
nhân thiên quả báo, cố gắng tu 
tập, phát Bồ Pë tâm, nhất tâm 
chuyên niệm A Mi Đà Phật Thánh 
hiệu, chỉ cân tu hành đúng pháp, 
tất nhiên đắc đạo tu thành chánh 
qủa. 


2/ Quy Y Tam Bảo cho Oan Gia 
Trái Chủ: 


Tôi tên (xxx), oan gia trái chủ 
trên thân tôi (tức nghiệp lực) quý 
vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe 

23 
Văn Phát Nguyện Sám Нбї - Pháp Sư Tịnh Không 


Tam Bảo, không hiểu Quy-y, cho 
nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi 
truyền thọ Quy-y Tam Bảo, quý vị 
phải láng nghe, tôi niệm một lần, 
quý vị hãy theo tôi niệm một lần 
(phải niệm ba lần): 


Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y 
Tang, 

Quy Y Phật, lưỡng túc tôn, 

Quy Y Pháp, ly dục tôn, 

Quy Y Tăng, chúng trung tôn, 

Quy Y Phật, không đọa địa ngục, 

Quy Y Pháp, không đọa ngạ quỹ, 

Quy Y Tăng, không doa bàng 
sanh. (3 lần) 


Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì 
quy vi niệm Thánh hiệu A Mi Đà 
Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quy 
vị thâu lại thân tâm cùng tôi 
chuyên tâm trì niệm Thánh hiệu A 
Mi Đà Phật. 

24 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


3/ Niệm xong Thánh hiệu, vi 


oan gia trái chủ, tung Tâm Kinh 
môt lân. 


4/ Tung xong Tâm Kinh, vi oan 
gia trái chu, tung Chú Мапа 
Sanh 21 lân. 


5/ Loi kêt thúc: 


Tất cả oan gia trái chủ trên 
thân tôi, lúc пау tôi vừa Quy-y Tam 
Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật 
hiệu A Mi Đà hai ngàn tiếng, 
tụng Tâm Kinh một lân, tụng 
Chú Vãng Sanh 21 lân. Những 
Pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, 
hy vọng quý vị đừng làm chướng 
ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi 
tìm một chổ tốt lành mà tu hành, 
phá mê khai ngộ, minh tâm kiến 
tánh, lia khổ được vui, vãng sanh 
Tây Phương thế giới Cực Lạc. 


25 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


Nam Mô A Mi Đà Phật (3 lần) 
Chú giải: 


1/ Nhất tâm chuyên niệm vạn 
đức Hồng Danh А Mi Đà Phật, có 
thể tiêu tai chướng, phá mê khai 
ngộ, thuận đạt bờ giác. 


2/ Khi nghiệp lực hiện tiên, tu 
hành tinh tấn, nhức đầu, đau chân 
hoặc các bộ phận khác trên thân 
thể không khỏe, có thë dùng 
phương pháp này. 


3/ Trong lúc tu hành gặp 
chướng ngại, dùng phương pháp 
này, đừng dùng những bài văn hồi 
hướng khác, nên tụng Chú \апд 
Sanh siêu độ cho họ vãng sanh, 
tức là hôi hướng cho һо rồi, 
phương pháp này linh nghiệm, xin 
qúy vị đồng tu chứng nghiệm. 


26 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


ВАТ-МНА BA-LA MẬT-ĐA ТАМ-КІМН 


Quán-tự-tại Bô-tát, hành thâm 
Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu 
kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất 
thiết khổ ách. 


Xá-Lợi-Tử ! ` Sắc bất dị không, 
không bất dị sắc, sắc tức thị 
không, không tức thị sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, diệc phục như 
thi. 


Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp 
không tướng, bất sanh, bất diệt, 
bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất 
giảm. Thị cố không trung, vô sắc, 
vô thọ, tưởng, hành, thức, vô 
nhẫn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; 
vô nhan giới, паі chí vô ÿ-thức-giới, 
vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, 
nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử 

Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh о 


tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí 
diệc vô аас. 


Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa 
y Bát-nhã-ba-la-mật-đa cố, tâm vô 
quải-ngại; vô quái-ngai cổ, vô hữu 
khủng bố, viên ly điên đảo mộng 
tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế 
chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật đa 
cố, đắc A-nậu-đa-la tam miệu tam- 
bồ-đê. Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, thị đại-thân chú, thị đại minh 
chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng 
đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, 
chon thiệt bất hư. Cổ thuyết Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa chú, tức thuyết 
chú viết: 


Yết-đế, yết-đế, ba-la yết-đế, 
ba-la-tăng yết-đế, Bó-dë tát bà ha. 


28 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


CHÚ VÁNG SANH 


Nam-mô а di đa bà da. 
Da tha dà da da. 

Da dia da tha. 

A di ri dó bà ty, 

A di ri đa tất đam bà ty, 
A di ri da ti ca lan dë, 

A di ri da, ti ca lan da, 
Dà di ni dà dà na, 

Chỉ da ca lệ ta bà ha. 


KỆ HÓI HƯỚNG 
Nguyện đem công đức này, 
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ, 
Trên đền bốn ơn nặng, 
Dưới cứu khổ tam đồ, 
Nếu có ai thấy nghe, 
Đêu phát tâm Bồ ре, 
Hết một báo thần này, 
Đông sanh Cực Lạc Quốc. 


29 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


KHAI THỊ (cho người sắp lâm chung) 
Nam Mô A Mi Đà Phật ! 
Dë VỤ 27 2211628002 2áa , Pháp Danh : ..................... ; 


Sanh-Lão-Bệnh-Tử là con đường mọi người phải đi 
qua, không ai có thể tránh duoc, đã có Sanh àt phải có Tử. 
Phật đã nói Thế Gian này là Khổ là Vô Thường. 


Lúc này, Phật tử hãy buông xả mọi việc, tâm không nên 
gợi lên những than hận hay cố chấp. hãy thành tâm niệm Phật 
với lòng tin và sự khẩn cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc. 
Hãy niệm Phật với chánh niệm để tiêu tan nghiệp chướng, cho 
thân tâm được tự tại. 


Hãy khẩn cầu với lòng thành kính và nhất tâm niệm 
Phật, khẩu cầu đức Đại từ đại bi A-Mi-Đà Phật đến tiếp độ, 
phóng quang soi sáng và dùng Phật lực để giúp người niệm A- 
Mi- Đà nhất hướng niệm Phật. 


KHAI NGỘ OÁN THÂN TRÁI CHỦ 
Nam Mô A Mi Đà Phật ! 
Đệ tử : ..................... , Pháp Danh : ..................... ; 


Ông/Bà... và quí vi да có duyên vói nhau. Phát nói kêt 
thân tâm pháp duyên là thù tháng nhât. Cho nên, quí vi nên 
kêt thân tâm pháp duyên với ông/bà..., đừng nên gây chướng 
ngại cho ông/bà..., mà hãy cùng niệm Phật với chánh niệm để 
cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc . 

Giờ đây xin khẩn cầu quí vị và các thân hữu hãy nhất 
tâm niệm Phật để giúp đỡ ông/bà... được vãng sanh Tây phương 
Cực Lạc quốc, thành toàn Phật sự. Vô lượng công đức sẽ hồi 
hướng cho quí vị thoát mọi khổ ải, tử sanh bất diệt và hưởng 
thọ phước lạc vô biên. 

Cầu xin quí vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát 
tâm Bồ-đề, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh 
Tây phương Cực Lạc quốc, toại nguyện vô lượng Phật độ. 
Nam Mô A-Mi- Đà Phật 

30 
Văn Phát Nguyện Sám Нбї - Pháp Sư Tịnh Không 


Van chúng nhất tâm, cùng nhau niệm Phật, siêu dó vong 
linh, hộ thé tiêu tai, ngăn ngừa tà dâm, chống phá thai. 


Văn Phát Nguyện Sám Hồi 


(Lời Khai Thị của Pháp Sư Tịnh Không cho Thai Nhi Xút Xảo) 


Đệ tử chúng đẳng, trong và ngoài nước, cùng 
nhau nhất tâm hệ niệm Mi-Đà, cần phải ngăn ngừa 
dâm dục, cực lực phản đối phá thai. Nguyện mẫu 
thân trong thiên hạ, mọi người đều được con và 
hoằng dương Thánh giáo, lẫy việc giáo dục làm mẹ 
đi đầu; Nguyện các Anh linh (vong linh bé tho) bị 
phá thai, hoá giải oán thù, cùng nhau niệm Phật, lìa 
khổ được vui, vãng sanh Tịnh Độ. 


Đệ tử thất giáo (không có người chỉ dạy) 
không được nghe và học lời dạy của Thánh hiền, 
không biết giáo dục làm mẹ chính là căn gốc thái 
bình của thiên hạ, nên đã mê trong sắc dục, mê 
trong tà kiến, dẫn đến ác nghiệp phá thai giết con 
của mình, không biết thai nhi cũng là một thân thể 
đã đầy đủ huyết nhục và thần thức, bổng dâng bị 
mẹ giết hại, khiến thân bị đau đớn, tâm đau khổ vô 
vàng, từ đó linh hồn lang thang khắp chốn không 
nơi nương tựa, đói rét dày dò, bị người bức hiếp, 
điều nầy biết than thở cùng ai khi mẹ con âm 
dương cách trở đôi đàng! 


Nay toàn cầu đến máy tỷ phụ nữ phá thai, do 
không һіёи sự thật, không {Һау lôi mình, hoặc ứng 
phó qua loa, trôn tránh nhận lôi, dán đên mây trăm 


31 
Văn Phát Nguyện Sám Ндї - Pháp Su Tịnh Không 


ty Anh linh, oán һап dày trời, khiến tai nạn của toàn 
câu tức tôc phát sinh. 


Ngày nay Đệ tử, được nghe Phật Pháp mới 
biết phá thai giết con là ác hạnh, lúc sống đã mang 
nợ mạng, khi chết phải doa địa ngục, néu không 
sớm thành Phật đạo, mẹ con cứ mãi cùng nhau đòi 
nợ trả nợ không ngày cùng tận, thật là đáng sợ! Đệ 
tử có nhân duyên thù thắng, nhân thắng hội này, 
cùng quỳ trước Phật, khán cầu sám hối, chí thành 
lễ thỉnh cố nhi (con đã qua đời) pháp danh Diệu- 
Âm, chấp nhận việc xin lỗi chân thành của mẹ: “Mẹ 
đã sai rồi, kính mong con tha lỗi!” 


Nay Đệ tử nguyện cùng có nhi là Diệu-Âm, xin 
chuyển nghịch duyên thành pháp lữ, y theo giáo 
pháp của Phật, vĩnh viễn đoạn tà dâm, vĩnh ly sát 
sanh, đoan chánh tâm niệm, nỗ lực thực hiện Đệ- 
Tử-Quy (đạo làm con làm người), Cảm Ứng Thiên, 
Ngũ Giới Thập Thiện, lãnh ngộ tất cả vạn pháp vốn 
là một thể, nguyện phát tâm bồ đề, tự độ độ tha, 
nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tịnh-Độ. 


Nguyện y theo những điều nói trên tu hành 
cúng dường, hồi hướng tất cả bà mẹ và Anh linh bị 
phá thai, mong những người mẹ sớm ngày giác 
ngộ, Anh linh sớm thoát khổ nạn. Nguyện tai nạn 
được hoá giải, chánh pháp cửu trụ, giáo dục cách 
làm mẹ của Thánh Hiền toả khắp thiên hạ. 


Nam Mô A Mi Đà Phật 


32 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


Lời Khai Thị của Hòa Thượng 
THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG 
cho Chúng Đẳng Oan Gia Trái Chủ & 
Địa Chủ cùng Chư Qủy Thần Chúng 


1/- CHÚNG ĐĂNG ОАМ GIA 
ТЕАТ CHỦ 


Phật nói: Đời người ở thế gian, 
nhỏ là gia đình, quyến thuộc, lớn 
là quốc gia, dân tộc, đêu không 
ngoài "báo ân, báo oán, đòi nợ, 
trả nợ ". Do bốn thứ duyên này 
mà tựu hợp. Hà huống tập khí và 
nghiệp chướng của chúng sanh sâu 
nặng, sống thiếu ап nghĩa, bố thí 
đức huệ thì ít, kết oán thì nhiều, 
do đó mà luân hồi trong lục đạo từ 
vô lượng kiếp đến nay để oan oan 
tương báo, khổ không kể xiết. 


Chúng ta nhờ nhiêu đời vun 
trồng thiện căn, nên nay được gặp 
33 


Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


Chánh Pháp cho nên phải một lòng 
Quy-y Tam Bảo, nghe lời Phật dạy, 
đoạn ác tu thiện. 


Phật dạy : "Tất cả các pháp 
là vô sở hữu, tất kính không, 
bất khả đắc”. Cho nên phải giải 
trừ hết tất cả những oán kết của 
những gì đã qua, nhất là đối với 
những kẻ oán thù của ta, khi họ bị 
suy yếu bịnh khổ. Chúng ta có thể 
xả bỏ thù xưa, giữ tâm ý tốt hộ trì 
giúp đỡ họ, lấy ân báo oán, biến 
oán thành thân dù sống trong biển 
nghiệp mênh mang, chúng ta đã 
bước lên con đường quang minh 
rộng lớn để lìa khổ được vui. 


Nguyện thường nghe Kinh niệm 
Phật, không cho gián đoạn, nhất 
tâm cầu sanh Tịnh Độ, tất được 
chư Phật hộ niệm, viên man Vô 


34 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


thuong Bồ đê. Duy nguyện chu 
nhân giả y giáo phụng hành, hãy 
luôn nghĩ như vậy. 


2/- ЮТА CHỦ VÀ TẤT CẢ CHƯ 
QỦY THÂN CHUNG 


Phật nói: "Nhút thiết chúng 
sanh bổn lai thành Phật, chỉ vì 
vọng tưởng, chấp trước mà 
không được chứng đắc”. Chúng 
ta ngày nay gặp được Chánh Pháp 
nên chí thành Quy-y Tam Bảo, 
tuần theo giáo giới của Phật, sám 
trừ nghiệp tội, nô lực tu hành; nếu 
như tùy thuận theo tham sân 
phiên não, tạo ác quấy phá, thật là 
đáng tiếc. Đối với những người 
bịnh khổ suy yếu của nhân gian, 
cần phải từ bi hộ niệm, chớ nên 
quấy nhiêu khiến họ không an. 


35 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


Nên nhớ nếu như chúng sanh 
không có Phật Pháp, biển nghiệp 
mênh mông không thể thoát ly; 
thiện ác báo ứng như hình với 
bóng, luân hồi đêu do nghiệp lực 
dẫn dắt, hôm nay chư vị tuy đoạ 
ác đạo vẫn có thể nắm bắt cơ 
duyên, nghe Kinh niệm Phật, đoạn 
ác tu thiện, tích công lũy đức, lẫy 
tâm yêu thương chân thành hóa 
giải vô lượng oán thù, hộ trì Chánh 
Pháp, nhất tâm cầu sanh Mi Đà 
Tịnh độ. 


Đây là nhân duyên trãm ngàn 
muôn kiếp khó gặp được, duy 
nguyện nhân giả luôn hiểu biết 
điêu пау để y giáo phụng hành. 

Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHÔNG 


Kính khuyên 
Ngày .... tháng .... năm 


36 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


3/- ĐỀ ТІ... (họ tên hoặc Pháp 
danh của người đọc) 


Kính thưa oan gia trái chủ từ 
lũy kiếp: 


Mười phương chư Phật, Mi Đà 
đệ nhất, cửu phẩm độ sanh, oai 
đức vô cùng, nguyện cùng quy y 
sám hối tội chướng, phàm được 
bao phước thiện, chí tâm hồi 
hướng, nguyện cùng niệm Phật, 
cảm ứng tùy hiện, kiến мап tinh 
tấn, đồng sanh Cực Lạc, kiến Phật 
ngộ đạo, chuyển ác thành thiện, 
chuyển mê thành ngộ, chuyển oán 
thành thân, cùng làm Pháp Lữ 
(bạn Đạo) để cùng nhau chuyển 
biển nghiệp thành Liên Trì, như 
Phật độ sanh duy nguyện ngã lũy 
kiếp oan gia trái chủ nghe Pháp 
mầu пау, tín thọ phụng hành. 


37 
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


ĐỆ TU TAM BẢO ...............-. 
(tên họ hoặc Pháp danh của người 
đọc) 

Đảnh lễ 


Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHÔNG 


Chứng minh 
Ngày .... Tháng .... năm 


эз Ме 
` 5224 


еа ыы 


38 
Văn Phát Nguyện Sám Ндї - Pháp Sư Tịnh Không 


TU LUC HOA KÍNH KỲ РАО VĂN 


Đệ tử chúng đẳng, 
Nhất tâm quy mạng, 
Thế giới cực lạc, 

A Mi Đà Phật, 

Quán Âm Thế Chí, 
Thanh Tịnh Hải Chúng, 
Dĩ cập thập phương, 
Tam thế nhất thiết Tam Bảo. 


Thời trực mạc pháp, 

Đấu tranh kiên cố, 

Tai ách tứ khởi. 

Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục 
Hiệp Hội Đồng Luân, 

Hưng khởi học tập lục hòa, 

Dĩ cầu tự độ độ tha, 

Chẩn cứu địa cầu, 

Trách vô bàng hóa. 


Đại tâm tuy phát, 

Đương chỉ thử sự, 

Nhược vô Tam Bảo gia oai, 
Tổ tông đức ấn, 

Vân hà hành thành? 


Ngã đẳng tứ chúng đệ tử, 
Tội nghiệp thâm trọng, 
Định huệ vị tu, 
Tuy văn Phật Pháp, 
Thượng vị lạc thật. 
39 
Văn Phát Nguyện Sám Hỗi - Pháp Sư Tịnh Không 


Kim nguyện y Phật Giáo pháp, 
Kiên cầu gia bảo. 
Đệ tử 


Thệ tùng tự thân tố khởi, 
Tu lục hòa kính. 

Nhất, kiến hòa đồng giải, 
Nhị, giới hòa đồng tu, 
Tam, thân hòa đồng trụ 
Tứ, khẩu hòa vô tranh 
Ngữ, ý hòa đồng duyệt, 
Lục, lợi hòa đông quân. 


Cẩn tuân kinh huấn, 
Thô tri tự tánh thanh tịnh viên minh thể, 
Nẵng sanh biến pháp giới y chánh trang 
nghiêm, 
Nhi pháp giới y chánh toàn thể, 
Đích thị nhất cá sinh mạng cộng đồng 
thể, 


Nhất thiết vạn pháp bất thị nhất gia, 
Nhi thị nhất thể. 


Cố Phật thị chúng viết, 

Nhất thiết chúng sanh bản lai thị Phật. 

Do tri kiến lập, kiến hòa đồng giải. 

Tự kim nhật khởi, 

Tận thử hình thọ, 

Nhận chân lạc thật Đệ tử quy, 

Cảm ứng thiên, 

Ngũ giới thập thiện. 

40 

Văn Phát Nguyện Sám Нбї - Pháp Sư Tịnh Không 


Nhật nhật phản tỉnh, 
Nhật nhật cải hóa. 


Vụ cầu hành y tứ đức, 
Tùy duyên diệu dụng, 
Uy nghỉ hữu tắc, 

Nhu hòa chất trực, 
Thay chúng sinh khổ, 
Phụng hành lục độ, 
Tứ nhiếp, 

Tam phước 

Thập nguyện. 


Kinh vân "Nhược chân tu hành nhân, 
bất kiến thế gian quá”. 


Đệ tử ký phát tâm tu lục hòa đạo, 
Tất cầu tự thân nghiệp hòa hài, 
Ngữ nghiệp hòa hài, 
Ý nghiệp hòa hài. 
Chỉ cầu ngã dữ tha nhân chân thành hòa 
hài, 
Tuyệt bất tơ hào yêu cầu tha nhân dữ 
ngã hòa hài. 
Nhất thiết tư sanh chỉ cụ, 
Nguyện dữ đại chúng cộng hưởng. 
Y "Vô Lượng Thọ Kinh” 
Nhất hướng chuyên niệm, 
A Mi Đà Thánh Hiệu, 
Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. 
Duy nguyện dĩ tự thân chi chân chánh lạc 
thật. 
41 
Văn Phát Nguyện Sám Hỗi - Pháp Sư Tịnh Không 


Сат hóa nhất thiết hữu duyên chúng sanh. 
Như Ấn Tổ Vân "khán nhất thiết nhân giai 
thị 
Phật Bồ Tát, duy ngã nhất nhân thật thị 
phàm phu”. 
Nguyện dĩ thử như thuyết tu hành cúng 
dường, 
Chí thành kỳ đảo hóa giải thế giới nhất 
thiết tai nạn, 
Phổ lợi quần minh, 
Cung duy thập phương, 
Tam thế nhất thiết Tam Bảo, 
Mi Đà Thiên Tôn, 
Hộ Thế Tứ Vương, 
Long Thiên Hộ Pháp chứng minh nhiếp 
thọ. 
Kim đệ tử đắc thành vi lục hòa hành dã 
trung tri nhất viên, 
Kim ngã hắc nghiệp vĩnh trừ, 
Thiện pháp tăng trưởng, 
Khắc giai thiện hữu, 
Tịnh тап viên thành 


Dë tử 


Chí thành đảnh lễ biến thấu. 


Ngày...... tháng ...... năm...... 


Chú thích : Hòa Thượng Tịnh Không viết cho Hội Nghị Tu Lục 
Hòa Kính @ Hong Kong, 07/20/2010. Cân dịch: Vọng Tây Cư Si 
42 
Văn Phát Nguyện Sám Нбї - Pháp Sư Tịnh Không 


ĐỀ TỪ QUY 


ĐỆ TỬ QUY ` 

THÁNH NHÂN НОАМ 
THỦ HIẾU ĐỆ 

THỨ CẨN TÍN 
PHIẾM ÁI CHÚNG 
NHI THÂN NHÂN 
HỮU DƯ LỰC 

TẮC HỌC VĂN 


РЁ TỬ QUY, 

THÁNH NHÂN DẠY. 
TRƯỚC HIẾU THUẬN, 
SAU САМ TÍN. 

THƯƠNG CHÚNG SANH, 
HỌC ĐẠO ĐỨC. 

CÓ DƯ ТНОТ, 

SIÊNG HỌC TẬP. 


NHẬP TÁC HIẾU 
| - Chương thứ пһаї 
(О NHÀ HIẾU THUẬN VỚI CHA MẸ) 


PHỤ MẪU HỒ 
ОМС VẬT НОАМ 
PHU МАЧ MANG 
HÀNH МАТ LÄN 
PHU MÀU GIÁO 
TU KÍNH THÍNH 
PHU MÀU TRÁCH 
TU THUẬN THỪA 
ĐÔNG TẮC ÔN 
HẠ TẮC THINH 
THÂN TẮC TỈNH 
НОМ ТАС ĐỊNH 
xuÀT ТАТ CÁO 
РНАМ TẤT DIỆN 
CƯ HỮU THƯỜNG 
NGHIỆP VÔ BIẾN 


CHA ME GỌI, 

LẬP TỨC VÂNG. 
CHA MẸ SAI, 

PHẢI LÀM NGAY. 
CHA MẸ DẠY, 
KÍNH LÁNG NGHE. 
CHA MẸ TRÁCH, 
PHÁI THUÂN NHÂN. 
ĐÔNG LÀM ẤM, 

HẠ LÀM MÁT. 
SÁNG HỎI THÀM, 
TỐI AN GIẤC. 

РІ РНАІ THUA, 

VỀ PHẢI TRÌNH. 
SỐNG AN CƯ, 
NGHIỆP KHÔNG ĐỔI. 


43 


Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


SU TUY TIÉU 

МАТ THIÉN VI 

CẨU THIỆN VI 

TỬ ĐẠO KHUY 

VẬT TUY TIỂU 

VẬT TƯ TÀNG 

CÀU TƯ TÀNG 

THÂN TÂM THƯƠNG 
THÂN SỞ HẢO 

LỰC VI CỤ. 

THÂN SỞ б 

CẨN VI KHỨ 

THÂN HỮU THƯƠNG 
DI THÂN ƯU 

ĐỨC HỮU THƯƠNG 
DI THÂN TU 

THÂN ÁI NGÃ 

HIẾU HÀ NAN 
THÂN TĂNG NGÃ ` 
HIẾU PHƯƠNG HIỀN 
THÂN HỮU QUÁ 
GIÁN SỬ CÁNH 

DI NGÔ SẮC 

NHU NGÔ THANH 
GIÁN BẤT NHẬP 
DUYỆT PHỤC GIÁN 
HIỆU KHẤP TUỲ 
THÁT VÔ OÁN 
THÂN HỮU TẬT 
DƯỢC TIÊN THƯỜNG 
TRÚ DẠ THỊ 

BẤT LY SÀNG 

TÁNG TAM NIÊN ` 
THƯỜNG BI NHIẾT 


VIỆC TUY NHỎ, 
CHÀNG VỘI LÀM. 
NẾU VỘI LÀM, 
LỖI ĐẠO CON. 
VẬT TUY NHỎ, 
KHÔNG TỰ DẤU. 
NẾU TỰ DẤU, 

CHA MẸ BUỒN. 
CHA MẸ THÍCH, 
TẬN LỰC LÀM. 
CHA MẸ GHÉT, 
LIỆU TỪ BỎ. 
THÂN BỊ THƯƠNG, 
CHA MẸ LO. 

ĐỨC HẠNH TỔN, 
CHA MẸ ТОТ. 

CHA ME THƯƠNG, 
DÉ HIÉU THUÁN. 
CHA ME GHÉT, 
VÂN HIẾU KÍNH. 
CHA MẸ LÕI, 

TÌM CÁCH KHUYÊN. 
МАТ ТООТ VUI, 

LOT МНО НОА. 
KHUYÊN KHÔNG ĐƯỢC, 
МАМ РНАТ КНОҮЁМ. 

ĐẾN РНАІ KHÓC, 
ĐÁNH KHÔNG GIẬN. 
CHA MẸ BINH, 
NẾM THUỐC TRƯỚC. 
NGÀY ĐÊM CHĂM, 
KHÔNG RÒI KHỎI. 
TANG BA NĂM, 
THƯỜNG МНО ÂN. 

44 


Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


CU XÚ BIẾN 

TỬU NHỤC TUYỆT 
TÁNG TÂN LË 

TË TÂN THÀNH 
SỰ TỬ GIẢ 

NHƯ SỰ SANH 


KHÔNG VUI CHƠI, 
CỮ RƯỢU THỊT. 
TÁNG ТАМ LÉ, 
CÚNG TẬN THÀNH. 
ĐỐI NGƯỜI MẤT, 
NHƯ SANH TIỀN. 


XUÁT TÁC РЁ 
Chương thứ hai 
(RA NGOÀI THUẬN HOA ANH EM) 


HUYNH ĐẠO HỮU 
ĐỆ ĐẠO CUNG 
HUYNH ĐỆ MỤC 
HIẾU TẠI TRUNG 
TÀI VẬT KHINH 
OÁN HÀ SANH ` 
NGÔN NGỮ NHÃN 
PHẪN TỰ MÃN 
HOẶC ẨM THỰC 
HOẶC ТОА ТАО 
TRƯỞNG СТА TIÊN 
ẤU GIẢ HẬU 
TRƯỞNG HÓ NHÂN 
TỨC ĐẠI KHIẾU 
NHÂN BẤT TẠI 

KỶ TỨC ĐÁO 

XƯNG TỒN TRƯỞNG 
VẬT HÓ DANH 

ĐỐI TÔN TRƯỞNG 
УАТ HIỆN NĂNG 
LÔ NGÓ TRUÓNG 
ТАТ XU АР 
TRƯỞNG VÔ NGÓN 


ANH THƯƠNG EM, 
EM KÍNH ANH. 
ANH EM HOÀ, 

LÀ HIẾU KÍNH. 
TIỀN СОТ МНЕ, 
ОАМ МАО SANH. 


LOT NHIN NHUONG, 


ОАМ TU TAN. 
HOÀC ÀN UỐNG, 
HOẶC NGỒI ĐI. 


NGƯỜI LỚN TRƯỚC, 


TRẺ Ở SAU. 

LỚN GỌI NGƯỜI, 
GIÚP GỌI GIÙM. 
NGƯỜI KHÔNG CÓ, 
TỰ ĐẾN GIÚP. 
XƯNG NGƯỜI LỚN, 
KHÔNG GỌI TÊN. 


TRƯỚC NGƯỜI LỚN, 


KHÔNG KHOE TÀI. 
GẶP NGƯỜI LỚN, 
PHẢI KÍNH CHÀO. 
NGƯỜI CHƯA NÓI, 


Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


45 


THOÁI CUNG LẬP 
КҮ HẠ МА 

THỪA HA XA 

QUÁ DO BÀI 

BÁ BÓ DU 
TRƯỞNG GIÁ LẬP 
АО МАТ TOA 
TRƯỞNG GIẢ TOA 
MẠNG NÁI TOA ` 
TỒN TRƯỞNG TIỀN 
THANH YẾU РЁ 
ĐÊ BẤT VĂN 
KHƯỚC PHI NGHI 
TIẾN TẤT XU 
THỐI TẤT TRÌ 
VẤN KHỞI ĐỐI 
THỊ VẬT DI 

SỰ CHƯ PHỤ 

NHƯ SỰ PHỤ 

SỰ CHƯ HUYNH 
NHƯ SỰ HUYNH 


ĐỨNG CUNG KÍNH. 
LIỀN XUỐNG NGỰA, 
LIỀN XUỐNG XE. 
NHANH ТНАМ HỎI, 
TIÊN TRĂM BƯỚC . 
NGƯỜI LỚN ĐỨNG, 
TRẺ KHÔNG NGỒI. 
NGƯỜI LỚN NGỒI, 
TRẺ MỚI NGỒI. 
TRƯỚC NGƯỜI LỚN, 
TIẾNG NHỎ МНЕ. 
TIẾNG NHỎ QUÁ, 
CŨNG KHÔNG NÊN. 
TIẾN PHẢI NHANH, 
LUI PHẢI CHẬM. 
KHI TRẢ LỜI, 

РНАІ NHÌN THĂNG. 
ĐỐI CHÚ BÁC, 
NHƯ CHA MẸ. 

ĐỐI ANH HỌ, 

NHƯ ANH RUỘT. 


Chương thứ ba 
(SINH HOẠT САМ THẬN) 


TRIỀU KHỞI TẢO 
DẠ MIÊN TRÌ 

LAO DỊ CHÍ 

TÍCH THỬ THỜI 
THÂN TẤT QUÁN 
KIÊM THẤU KHẨU 
TIÊN NỊCH HÔI 
TIẾP TINH THỦ 


SÁNG THỨC SỚM, 
TÕI NGỦ ТАЁ. 

GIÀ CHÓNG ĐẾN, 
ĐỪNG LUỐNG QUA. 
SÁNG RÚA MẶT, 

VÀ ĐÁNH RĂNG. 
VỆ SINH RỒI, 

LIỀN RÚA TAY. 


Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


46 


QUÁN ТАТ CHÁNH 
NỮU TẤT KẾT 

MIỆT DỮ LÝ 

CÂU KHẨN THIẾT 
TRÍ QUÁN PHỤC 
HỮU ĐỊNH VI 

VẬT LOẠN ĐỐN 

CHÍ Ó UÊ 

Y QUY KHIẾT 

BẤT QUY HOA | 
THƯỢNG TUẦN РНАМ 
HẠ XƯNG GIA 

ĐỐI ẨM THỰC 

VẬT GIẢN TRẠCH 
THỰC THÍCH KHẢ 
VẬT QUÁ TẮC | 
NIÊN PHƯƠNG THIẾU 
VẬT ẨM TỬU 

ẨM TÚU TUÝ 

TỐI VI XÚ 

BỘ TÒNG DUNG 

LẬP ĐOAN CHÁNH 
ẤP THÂM VIÊN 

BÁI CUNG KÍNH 
VẬT TIẾN VỰC 

VAT BÀ Y 

МАТ КҮ CÚ 

VẬT DIÊU BỆ 

HOÃN YẾT LIÊM 
VẬT HỮU THANH 
KHOAN CHUYỂN LOAN 
УАТ ХОС LĂNG 
CHÀP HU KHÍ 

NHƯ CHẤP DOANH 


MŨ NGAY NGẮN, 
GÀI МОТ KỸ. 
MANG GIÀY VỚ, 
РНАІ CHÍNH TË. 
pÀT MÜ ÁO, 
NƠI CÓ ĐỊNH. 
KHÔNG HÓN LOẠN, 
TRÁNH DƠ BẨN. 
ÁO QUẦN SẠCH, 
KHÔNG CẦN ĐẮT. 
TRÊN HỢP PHẬN, 
DƯỚI THUẬN GIA. 
VIỆC ĂN UỐNG, 
ĐỪNG CHỌN LỰA. 
АМ VỪA NO, ` 
CHỚ QUÁ NHIỀU. 
TUỔI CÒN TRE, 
KHÔNG UỐNG RƯỢU. 
UỐNG RƯỢU SAY, 
RẤT XẤU XA. 
ĐI THUNG DUNG, 
ĐỨNG ĐOAN CHÁNH. 
VÁT ĐẦU SÁT, 
BÁI CUNG KÍNH. 
KHÔNG ĐẠP NGẠCH, 
KHÔNG DỰA NGHIÊNG. 
KHÔNG NGỒI DUÕI, 
KHÔNG RUNG Юй. 
KÉO NHẸ MÀN, 
KHÔNG TIẾNG ĐỘNG. 
RỘNG QUẸO GÓC, 
KHÔNG CHO ĐỤNG. 
BUNG VẬT RÕNG, 
NHƯ VẬT ĐẦY. 
41 


Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


NHÀP HU THÁT 
NHƯ HỮU NHÂN 
SỰ VẬT MANG 
MANG ĐA THÁC 
VẬT UÝ NAN 

VẬT KHINH LƯỢC 
ĐẤU. NÁO TRƯỜNG 
TUYỆT VẬT CẬN 
TÀ PHÍCH SU ` 
TUYỆT VẬT VẤN 
TƯƠNG NHẬP MÔN 
VẤN THỤC TÓN 
TƯƠNG THƯỢNG ĐƯỜNG 
THANH TẤT DƯƠNG 
NHÂN VẤN THUỲ 
ĐỐI DĨ DANH 
NGÔ DỮ NGÃ 

BẤT PHẦN MINH 
DỤNG NHÂN VẬT 
TU MINH CẦU ` 
THÁNG ВАТ VẤN 
ТОС VI THẦU 

TÁ NHÂN VẬT 

CẬP THỜI HOÀN 
HẬU HỮU CẤP 

TẢ BẤT NAN 


TÍN 


VÀO NHÀ TRỐNG, 
NHƯ CÓ NGƯỜI. 
VIỆC ĐỪNG GẤP, 
GẤP DÉ HU. ` 
ĐỪNG SỢ KHÓ, ` 
ĐỪNG COI THƯỜNG. 
CHÓ TRANH САТ, 
TUYỆT KHÔNG GẦN. 
CHUYỆN THỊ PHI, 
TUYỆT KHÔNG HỎI. 
ĐẾN NHÀ NGƯỜI, 
PHẢI HỎI TRƯỚC. 
BƯỚC VÀO NHÀ, 
PHẢI LÊN TIẾNG. 
NẾU NGƯỜI HỎI, 
LIỀN XƯNG TÊN. 
KHÔNG TA, TÔI, 
KHÔNG RÕ RÀNG. 
DÙNG ĐỒ NGƯỜI, 
РНАІ НОТ TRƯỚC. 
NẾU KHÔNG HỎI, 
XEM NHƯ TRỘM. 
MUQN ĐỒ NGƯỜI, 
РНАІ SỚM TRÁ. 

SAU CÓ CẦN, 

MƯỢN KHÔNG KHÓ. 


Chương thứ tư 
(NGƯỜI ĐANG TIN) 


PHÀM XUẤT NGÔN 
TÍN VI TIỀN 


KHI NÓI CHUYỆN, 
TÍN LÀM ĐẦU. 


48 


Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


TRÁ DÜ VONG 

HË KHẢ YÊN ` 
THOAI THUYËT DA 
ВАТ NHƯ THIỂU 
DUY KỲ THỊ 

VẬT NINH ХАО 
GIAN ХАО NGỮ 
UÊ Ó TỪ 

THỊ TĨNH KHÍ 
THIẾT GIỚI CHI 
KIẾN VỊ CHÂN 
VẬT KHINH NGÓN 
TRI VỊ ĐÍCH ; 
VẬT KHINH TRUYỀN 
SỰ PHI NGHI 

VẬT KHINH NẶC 
CÂU KHINH МАС 
TIẾN ТНбІ THÁC 
PHÀM ĐẠO TỰ 
TRỌNG THẢ THƯ 
VẬT CẤP TẬT 

VAT мо HÓ 

BÍ THUYËT TRƯỜNG 
THÚ THUYËT ĐOẢN 
BẤT QUAN KỶ 
MẠC NHÀN QUẢN 
KIẾN NHÂN THIỆN 
TỨC TƯ TË 

TUNG KHỨ VIỄN 
DĨ TIỆM TẾ ` 
KIẾN NHÂN Ó 

TỨC NỘI TÍNH 
HỮU TẮC CẢI 

VÔ GIA CẢNH 


LỪA VÀ DỐI, 
LÀM SAO YÊN. 
NÓI NHIÊU LỜI, 
KHÔNG BẰNG ÍT. 
CHỈ NÓI THẬT, 
KHÔNG NỊNH GIẢ. 
CHUYỆN GIAN TRÁ, 
LỜI BÁN NHƠ. 
TẬP KHÍ XẤU, 
РНАІ TRỪ BÓ. 
THẤY KHÔNG RÕ, 
KHÔNG NÊN NÓI. 
CHUA HIỂU RÕ, ` 
ĐỪNG NÊN TRUYỀN. 
VIỆC KHÔNG TỐT, 
ĐỪNG VỘI NHẬN. 
NẾU VỘI NHẬN, 
KHÓ TIẾN THỐI. 
LÚC NÓI CHUYỆN, 
TRONG GỌN RÓ. 
KHÓNG НАР ТАР, 
KHÓNG мо HÓ. 
KÉ NÓI NHIÉU, 
NGƯỜI NÓI ÍT. 
KHÔNG QUAN HỆ, 
ĐỪNG XEN VÀO. 
THẤY NGƯỜI THIỆN, 
LIỀN HỌC THEO. 
DÙ KÉM ХА, 
CÓ THEO KỊP. _ 
THÁY NGƯỜI XẤU, 
LIỀN PHẢN TỈNH. 
CÓ THÌ SỬA, 
KHÔNG CẢNH GIÁC. 
49 


Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


DUY ĐỨC HỌC. 
DUY TÀI NGHỆ 
BẤT NHƯ NHÂN 
ĐƯƠNG TỰ LỆ 
NHƯỢC Y PHỤC 
NHƯỢC ẨM THỰC 
BẤT NHƯ NHÂN 
VẬT SINH THÍCH 
VĂN QUÁ NỘ 
VĂN DỰ LẠC 
TỔN HỮU LAI 
ÍCH HỮU KHƯỚC 
VĂN DỰ KHỦNG 
VĂN QUÁ НАМ . 
TRUC LƯỢNG Sİ 
TIỆM TƯƠNG CÂN 
VÔ TÂM PHI 
DANH VI THÁC 
HỮU TÂM PHI 
DANH VI Ó 

QUÁ NĂNG CẢI 
QUY Ư VÔ 
THẢNG YỂM SỨC 
TĂNG NHẤT CÓ 


DUY ĐỨC HỌC, 
VÀ TÀI NGHỆ. 
KHÔNG BẰNG NGƯỜI, 
РНАТ NÓ LỰC. 
VIỆC QUẦN ÁO, 
VIỆC ĂN UỐNG. 
KHÔNG BẰNG NGƯỜI, 
KHÔNG NÊN BUÔN. 
CHẾ THÌ СТАМ, 
KHEN THÌ VUI. 

КЕ XẤU ĐẾN, 

BẠN TỐT XA. 

KHEN THÌ SỌ, 

CHÊ THÌ VUI. 
NGƯỜI ĐẠO ĐỨC, 
ĐẾN THÂN CẬN. 

VÔ Ý PHAM, 

CŨNG LÀ SAI. 

CỐ Y PHAM, 

LÀ TAO ÁC. 

LÓI SỬA ĐƯỢC, 
THÌ HẾT TÔI. 

HÊ CHE GIẤU, 
CÀNG THÊM TÔI. 


PHIÉM ÁI CHÚNG 
. К Chương thứ пат ` , 
(BÌNH РАМС THƯƠNG YÊU ТАТ СА CHÚNG SANH) 


PHÀM THI NHÁN 
GIAI TU ÁI 


THIÊN ĐỒNG PHÚC 


ĐỊA ĐỒNG TẢI 
HẠNH CAO GIÁ 


РНАМ LÀ NGƯỜI, 
PHẢI BIẾT THƯƠNG. 
CHUNG MỘT CỐI, 
CÙNG ĐỊA CẦU. 
ĐỨC HẠNH CAO, 


Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


DANH TU CAO 
NHÂN SỞ TRONG 
PHI MẠO CAO 

TÀI ĐẠI GIẢ 
VỌNG TỰ ĐẠI 
NHÂN SỞ PHỤC 
PHI NGÔN ĐẠI 

KỶ HỮU NĂNG 
VẬT TỰ TƯ 

NHÂN SỞ NĂNG 
VẬT KHINH TÍ 
УАТ SIỂM PHÚ 
VẬT KIÉU BÁN 
УАТ YẾM CÓ 

VẬT HỶ TÂN 

NHÂN BẤT NHÀN 
VẬT SỰ GIÁO 
NHÂN BẤTAN ` 
УАТ THOẠI NHIẾU 
NHÂN HỮU ĐOẢN 
THIẾT MẠC YẾT 
NHÂN HỮU TƯ 
THIẾT MẠC THUYẾT 
ĐẠO NHÂN THIỆN 
TỨC THỊ THIỆN 
NHÂN TRI CHI 

DÜ TƯ MIỄN 
DƯƠNG NHÂN Ó 
TỨC THỊ Ó 

TẬT CHI THẬM 
HOẠ THẢ TÁC 
THIỆN TƯƠNG KHUYẾN 
ĐỨC GIAI KIẾN 
QUÁ BẤT QUY 


DANH TỰ CAO. 
ĐƯỢC NGƯỜI TRỌNG, 
KHÔNG BỞI TƯỚNG. 
NGƯỜI ĐẠI TÀI, 
DANH VỌNG LỚN. 
MỌI NGƯỜI PHỤC, 
CHÀNG VÍ KHOÁC. 
CÓ КНА NÀNG, 
DUNG ÍCH KY. 
NGƯỜI KHÁC GIOI, 
KHÓNG HUY BÁNG. 
KHÔNG NINH GIÀU, 
KHÔNG KHI NGHÈO. 
KHÔNG во CŨ, 


KHÔNG CHUÔNG MỚI. 
NGƯỜI KHÔNG RẢNH, 


ĐỪNG QUẤY NHIÊU. 
NGƯỜI KHÔNG YÉN, 
KHÔNG NÓI PHIỀN. 


KHUYẾT ĐIỂM NGƯỜI, 


ĐỪNG ВОТ МОС. 
CHUYÉN RIÉNG TU, 
TUYÉT KHÔNG NÓI. 
KHEN LÀM LÀNH, 
ĐÓ LÀ THIÊN. - 
NGƯỜI KHÁC BIẾT, 
CÀNG KHÍCH LÊ. 
NÓI XÂU NGƯỜI, 
TỨC LÀ XẤU. 
TỔN HAI NHIÉU, 
HOA TU CHUÓC. 
THIÉN CUNG HUÓNG, 
ĐỨC CUNG XÂY. 
LỔI KHÔNG CHỈ, 

5I 


Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


ĐẠO LƯỠNG KHUY 
PHÀM THỦ DƯ 
QUÝ PHÂN HIỂU 
DƯ NGHI ĐA 

THỦ NGHI THIỂU 
TƯƠNG GIA NHÂN 
TIÊN VẤN KỶ 

KỶ BẤT DỤC 

тос TỐC рї 

АМ DUC ВАО 

OÁN DỤC VONG 
BÁO ОАМ ĐOẢN 
BÁO ÂN TRƯỜNG 
РАї ТЇ BỘC 

ТНАМ QUY DOAN 
TUY QUY DOAN 
TÜ NHI KHOAN 
THẾ PHUC NHÂN 
TÂM BẤT NHIÊN 
LÝ PHỤC NHÂN 
PHƯƠNG VÔ NGÔN 


ĐÔI BÊN SAI. 

LÂY HOẶC CHO, 
PHÁI RÓ RÀNG. 
CHO RA NHIỀU, 
LÂY VÀO ÍT. 

NHỜ NGƯỜI LÀM, 
TRƯỚC TỰ HÓL. _ 
MÌNH KHÔNG MUỐN, 
CHỚ BUỘC NGƯỜI. 
ÂN MAU BÁO, 

OÁN MAU QUÊN. 
BÁO OÁN NGÀN, 
BÁO АМ DÀI. 

ĐỐI ĐẦY ТО, 

PHẢI ĐOAN NGHIÊM. 
TUY ĐOAN NGHIÊM, 
NHƯNG HIỀN HOÀ. 
CẬY QUYỀN THỂ, 
ТАМ KHÔNG PHỤC. 
DUNG LY KHUYÊN, 
НО МОТ PHUC. 


THÂN NHÂN 
Я Д Chương thứ sáu ч К ` 
(THÂN CÂN NGUÒI CÓ ÐÚC HANH VÀ NHÂN TÜ) 


DÓNG THI NHÂN 
LOẠI ВАТ TÊ 
LƯU TỤC CHÚNG 
NHÂN GIÁ HI 
QUÁ NHÂN GIÁ 
NHÂN ÐA UÝ 
NGÔN BÂT HUY 


ĐỒNG LÀ NGƯỜI, 
KHÁC CHỦNG TỘC. 
РНАМ PHU NHIỀU, 
NGƯỜI HIỀN HIẾM. 
THẬT HIỀN ĐỨC, 
MỌI NGƯỜI KÍNH. 
LỜI KHÔNG DỐI, 


52 


Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


$АС ВАТ MI 

NĂNG THÂN NHÂN 
VÔ HAN HẢO ` 
ĐỨC NHẬT TIẾN 
QUÁ NHẬT THIỂU 
BẤT THÂN NHÂN 
VÔ HẠN HẠI _ 
TIỂU NHÂN TIẾN 
BÁ SỰ HOAI 


MAT KHÔNG SAO. 
ĐƯỢC THÂN САМ, 
LỢI VÔ CUNG. 
ТАМС ĐỨC HẠNH, 
LỖI NGÀY ВОТ. 
KHÔNG GẦN КЁ, 
HAI VÔ CUNG. 
TIỂU NHÂN ĐẾN, 
TRĂM SỰ HOẠI. 


DƯ LỰC HỌC VĂN 
Chương thứ bảy ` 
(DƯ LỰC HỌC THEM VĂN) 


BẤT LỰC HÀNH 
ĐẢN HỌC VĂN 
TRƯỞNG PHÙ HOA 
THÀNH HÀ NHÂN ? 
ĐẢN LỰC HÀNH 
BẤT HỌC VĂN 
NHẨM KỶ KIẾN 
MUỘI LÝ CHÂN 
ĐỌC THƯ PHÁP 
HỮU TAM ĐÁO 
TÂM NHÃN KHẨU 
TÍN GIAI YẾU 
PHƯƠNG ĐỌC THỬ 
VẬT MÓ Bİ 

THÚ VI CHUNG 

BÍ VẬT KHÓ!I 
KHOAN VI HAN 
KHẨN DỤNG CÔNG 
CÔNG PHU ĐÁO 


KHÔNG THỰC HÀNH, 
CHỈ HỌC VĂN. - 
KHÔNG THẬT CHẤT, 
THÀNH NGƯỜI СЇ ? 
CHỈ THỰC HÀNH, 
KHÔNG HỌC VĂN. 
CHẤP TỰ KIẾN, 

MÉ LÝ CHÂN. ' 

ĐỌC SÁCH VÓ, 

PHẢI TẬP TRUNG. 
TÂM MẮT MỆNG, 

TÍN QUAN TRỌNG. 
KHI ĐỌC SÁCH, 
ĐỪNG NGHĨ KHÁC. 
CHƯA ĐỌC XONG, 
KHÔNG HỌC KHÁC. 
THỜI GIAN NHIÊU, 
CHÓNG DỤNG CÔNG. 
CÔNG PHU ĐẾN, 


53 


Văn Phát Nguyện Sám Ндї - Pháp Sư Tịnh Không 


TRỆ TÁC THÔNG 
TÂM HỮU NGHI 
ТОҮ ТЕАТ КҮ. 

TUU NHÂN VẤN 
CÂU XÁC NGHĨA 


PHÒNG THẤT THANH 


TƯỜNG BÍCH TỊNH 
CƠ ÁN KHIẾT 

BÚT NGHIÊN CHÁNH 
MẶC MA BIẾN 

ТАМ ВАТ ĐOAN 
TỰ ВАТ KÍNH 

ТАМ TIËN BINH 
LIỆT DIÉN TỊCH 
HỮU ĐỊNH XỨ 
ĐỘC KHÁN TẤT 
HOÀN NGUYÊN XỨ 
TUY HỮU CẤP . 
QUYỂN THÚC TË 
HỮU KHUYẾT HOAI 
TỰU BỔ CHI 

PHI THÁNH THƯ 
BÍNH VẬT THỊ 

TẾ THÔNG MINH 
HOẠI TÂM TRÍ 
VẬT TỰ BẠO 

МАТ TỰ KHÍ ` 
THÁNH DỮ HIỀN 
KHẢ TUẦN CHÍ 


LIỀN THÔNG ĐẠT. 
CÓ NGHI HOẶC, 
РНАІ СНІ CHÚ. 

САР NGƯỜI НОТ, 
CÂU GIAI THÍCH. 
PHÒNG YÊN TINH, 
TUÒNG VÁCH SACH. 
BÀN GỌN GÀNG, 
BÚT MUC NGAY. 
CÂY MUC NGHIÊNG, 
TÂM KHÔNG CHÁNH. 
CHỮ VIẾT THÁO, 
TÂM KHÔNG ĐỊNH. 
XẾP SÁCH VÓ, 

CHO THỨ TỰ. 

ĐỌC SÁCH XONG, 
ĐỂ CHỔ CŨ. 

DÙ CÓ GẤP, 

CŨNG XẾP KÝ. 
SÁCH CÓ RÁCH, 
PHẢI SỬA NGAY. 
SÁCH THẾ GIAN, 
KHÔNG NÊN XEM. 
HAI THÔNG MINH, 
HU ТАМ TRÍ. 

DUNG TU СНЁ, 
ĐỪNG TU DOA. 
THÁNH HIËN NHÂN, 
DẦN DẦN ĐẠT. 


A MI ĐÀ PHẬT 


54 


Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


Trích lời Pháp sư Tịnh Không 


Đức Phật dạy: Người nào muốn vàng sanh vào cối 
Phật, phải tu tam phước. 


Một là hiếu thảo cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, có 
lòng từ bi không sát sanh, tu thập thiện nghiệp. 

Hai là thọ trì tam quy, giữ các giới đầy đủ, không 
phạm oai nghi. 

Ba là phát tâm Bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng 
kinh đại thừa, khuyên bảo người tu hành . Làm được 
ba điều này, thì gọi là Tịnh Nghiệp Chánh Nhân của 
ba đời chư Phật. 

Phật Giáo là Đức Phật đối với chín pháp giới 
chúng sanh giáo dục chí thiện viên тап nhất. 

Đức Phật Thích Ca sở thuyết tất cả kinh điển 
49 năm, nội dung là nói гб chân tướng của vũ trụ 
nhân sanh. 

Tri giác gọi là Phật Bồ tát, Bất giác là phàm 
phu. 

Tu hành là chúng ta đem những sự hiểu sai 
lầm đối với vũ trụ nhân sanh cách nhìn, cách nghĩ, 
cách nói cách làm mà cần phải tu chính lại. 

Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là Giác 
Chánh Tịnh, Giác mà không mê, Chánh mà không tà, 
Tịnh mà không nhiểm, y theo Giới Định Huệ tam học 
hầu mong đạt đến mục tiêu này. 

Nên tảng tu học là tam phước, đối với người 
phải y theo lục hòa, đối với việc làm phải tu lục độ, 
tuân theo hạnh nguyện Phổ Hiền, tâm quy hướng 
Tịnh Độ, thì sự giáo hóa của Phật mới có thể hoàn 
toàn viên mãn. 

55 
Văn Phát Nguyện Sám Hỗi - Pháp Sư Tịnh Không 


QUY ТАС TU НОС 
Lời khai thị của АМ QUANG BAI SƯ 


Bất luận là người tu tại gia hay 
xuất gia, cần phải trên kính dưới 
hòa, nhân nhục điêu người khác 
khó nhân được, làm những việc mà 
người khác khó làm được, thay 
người làm những việc cực nhọc, 
thành toàn cho người là việc tốt 
đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến 
điêu lôi của mình. Lúc nhàn đàm 
đừng bàn đến điêu sai trái của 
người. Lúc đi đứng nằm ngồi ăn 
mặc, từ sáng đến tối từ tối đến 
sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để 
gián đoạn: hoặc niệm nho nhỏ, 
hoặc niệm thầm. 

Ngoài việc niệm Phật, đừng 
dấy khởi một niệm nào khác. Nếu 
khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ 
ngay. Thường có lòng hổ thẹn và 

56 


Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không 


tâm sam hối. Nếu đã tu trì, phải tự 
hiểu là công phu của ta hãy còn 
nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, 
khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc 
nhà mình mà đừng nên dính vào 
việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến 
những hình dạng tốt đẹp mà đừng 
để mắt tới hình dạng xấu xa bại 
hoại. Hãy coi mọi người đêu là Bồ 
tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. 


Nếu quả có thể tu hành được 
như những điều kể trên, thì nhất 
định được sinh vë Tây Phương Cực 
Lạc Thế Giới. 


Nam Mô A Mi Đà Phật 


Pureland Buddhist Learning Center USA 
Tịnh Tông Học Viện / Làng A Mi Đà Mỹ Quốc 
6001 Crystal Creek Road. 

Po Box 1549 

Lucerne Valley, Ca 92356 U.S.A. 

(760) 248-6021 

tinhtonghochoi.org 


57 
Văn Phát Nguyện Sám Ндї - Pháp Su Tịnh Không 


| N2 Phó nguyện hôi hướng pháp giới chúng sanh ty) | 
} ~ ` ж. N A .^ 2 , ( 
bN Hüu tinh vô tinh dóng viên chúng trí A 
Kính biéu — Free Distribution — Not for sale 


